Kế hoạch tấn công 
Bob Woodward 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tổng thống_Mỹ sớm quyết định chiến tranh lrag 
Mỹ sắp có chiến tranh 


Bush ra lệnh lên kế hoạch chiến tranh 








Ba Lan giao kèo ủng _ hộ chiến tranh 
CIA đẩy nhanh chiến tranh 

Điệp viên ở lraq 

Những đánh giá nước đôi 
Thuyết phục quan toà 

Trợ lý của Cheney làm cáo trạng 
Nội các Mỹ chia rẽ 

Tập trung vào lraq 

Powell đề đạt ý kiến với Bush 








Bob Woodward 
kế hoạch tấn công 
Tổng thống Mỹ sớm quyết định chiến tranh Iraq 


Từ tháng 12/2001, ông Bush đã nhiều lần thảo luận với 
tướng Tommy Franks và nội các chiến tranh để lên kế hoạch 
tấn công, mặc dù ông cùng những người phát ngôn chính 
quyền luôn khẳng định sẽ theo đuổi giải pháp ngoại giao 
trong vấn đề Iraq. 

"Kế hoạch tấn công" (Plan of Attack) của Bob Woodward, trợ 
lý chủ bút tờ Washington Post, tường thuật lại lý do và con 
đường đưa Tổng thống Mỹ George W. Bush đến quyết định 
và chuẩn bị chiến tranh Iraq trong những cuộc họp bí mật 
với các trợ lý Nhà Trắng. Dưới đây là giới thiệu và một số 
đoạn trích trong cuốn sách. 

Hôm 21/11/2001, tức là 72 ngày sau khi những vụ tấn công 
khủng bố nhằm vào New York và Washington xảy ra, Tổng 
thống Mỹ chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld 
lên kế hoạch chiến tranh. "Hãy bắt đầu từ vấn đề này", ông 
Bush nói. "Tommy Franks hãy xem xét cái giá để bảo vệ 
nước Mỹ bằng cách loại bỏ Saddam Hussein nếu chúng ta 
phải làm như vậy. Liệu chúng ta có thể làm được việc này 
mà không gây chú ý quá nhiều không?". 

Tổng thống Mỹ nhận được báo cáo chỉ tiết đầu tiên về các 
kế hoạch chiến tranh Iraq 5 tuần sau, hôm 28/12, khi 
Franks, người đứng đầu Sở chỉ huy trung ương, tới gặp ông 
tại trang trại ở Crawford, Texas. Sau đó, ông Bush tiết lộ với 


các phóng viên rằng 2 người đã thảo luận về Afghanistan. 
Việc lên kế hoạch chiến tranh chỉ tiết suốt năm 2002 được 
đà sau khi CIA kết luận Saddam Hussein không thể bị loại bỏ 
nếu không tiến hành chiến tranh. Giám đốc CIA đảm bảo với 
Tổng thống Mỹ rằng thật là "đao to búa lớn" khi cho rằng 
Iraq sở hữu vũ khí huỷ diệt. Bên cạnh đó là sức ép từ phe 
chủ chiến trong chính quyền. Phó tổng thống Cheney, được 
mô tả là một "thế lực áp chế", đứng đầu phe này và đã phát 
triển cái được một số đồng nghiệp cho là "cơn sốt" loại bỏ 
Saddam Hussein bằng vũ lực. 

Đầu tháng 1/2003, ông Bush đã quyết định sử dụng vũ lực 
với lraq. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng lo ngại chính 
phủ của đồng minh thân cận nhất, Thủ tướng Anh Tony Blair, 
có thể sụp đổ vì ủng hộ Mỹ đến mức đã trì hoãn chiến tranh 
cho tới ngày 19/3 (theo giờ Mỹ, tức là 20/3 ở Iraq), vì ông 
Blair đề nghị tìm kiếm một nghị quyết thứ hai tại Liên Hợp 
Quốc. Sau đó, Tổng thống Mỹ đưa ra lựa chọn không để lính 
Anh tham chiến, nhưng Blair bác bỏ. "Tôi đã nói là tôi sẽ sát 
cánh cùng ông. Tôi đã nói như vậy", Thủ tướng Anh khẳng 
định. 

Cuốn sách mô tả mối quan hệ giữa Phó tổng thống Cheney 
và Ngoại trưởng Colin Powell căng thẳng tới mức 2 người 
hiếm khi có chung quan điểm. Cheney có quan điểm cứng 
rắn và thường giành chiến thắng trong cuộc tranh luận về 
Iraq với Powell, người phản chiến luôn cho rằng Cheney luôn 
bị ám ảnh phải nỗ lực thiết lập mối quan hệ giữa Iraq với 
mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và coi tin tình báo mập mờ là 
thực tế. 


Thông tin trong cuốn sách có được từ hơn 75 nhân vật quan 
trọng, trực tiếp liên quan đến các sự kiện, trong đó có các 
thành viên nội các chiến tranh, nhân viên Nhà Trắng và các 
quan chức ở nhiều cấp trong Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng 
và Cơ quan tình báo trung ương (CIA). 

Ông Bush được phỏng vấn trong hơn 3 tiếng rưỡi trong 2 
ngày, 10 - 11/12/2003. Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld 
được hỏi chuyện trong hơn 3 giờ vào mùa thu năm 2003. 
Nhiều câu trích dẫn trực tiếp trong cuộc thảo luận, thời điểm 
và các chi tiết được lấy từ những tài liệu chính thức và 
không chính thức, trong đó có nhật ký cá nhân, lịch công 
tác, bản ghi điện đàm, sổ ghi nhớ. Những đánh giá, cảm xúc 
trong cuốn sách có thể thu được một cách trực tiếp, hoặc 
thông qua người thứ ba hay qua văn bản giấy tờ. 

Quyết định tiết lộ những mối nghi ngại của Ngoại trưởng 
Powell với nhà báo Bob Woodward trong cuốn sách là cú 
đấm với Nhà Trắng và làm trầm trọng thêm căng thẳng lâu 
nay trong Nhà Trắng. Hơn nữa, một số quan chức cho rằng 
cuốn sách đã đặt ra vấn đề đúng lúc tình hình Iraq ngày một 
tồi tệ và Tổng thống Bush đang nỗ lực cho chiến dịch tái 
tranh cử. Ông Powell chưa thừa nhận đã hợp tác với 
Woodward, nhưng cuốn sách làm người ta gần như không 
thể nghi ngờ về việc này. 


Bob Woodward 
kế hoạch tấn công 
Mỹ sắp có chiến tranh 


Ngay sau 1/1/2003, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Condoleeza 
Rice có cuộc gặp riêng với Tổng thống Bush tại trang trại ở 
Crawford, Texas. Ông Bush cảm thấy nỗ lực làm Saddam 
Hussein tổn thương bằng những cuộc thanh sát vũ khí của 
Liên Hợp Quốc tại Iraq có vẻ không hiệu quả. 

"Các sức ép không gắn với nhau", Bush nói với Rice. 

Những bản tin người Iraq mỉm cười đưa thanh sát viên tới 
các nơi, mở cửa các toà nhà và nói: "Đấy, chẳng có gì ở đây 
cả" làm Tổng thống Mỹ tức điên. Rồi ông đọc các bản báo 
cáo tình báo về việc Iraq đang vận chuyển và giấu giếm. 
Không rõ cái gì được vận chuyển, nhưng với Bush, có vẻ 
Saddam Hussein lại sắp đánh lừa thế giới. Có vẻ nỗ lực 
thanh sát chưa đủ mạnh và có thể kéo dài nhiều tháng nữa, 
thậm chí dài hơn và có khả năng thất bại. 

"Tôi lo ngại người ta sẽ không tập trung vào Saddam hay 
mối đe doa, sự lừa dối mà ông ta đặt ra, mà nhằm vào quá 
trình thanh sát và do đó, Saddam có thể luồn lách một lần 
nữa", Tổng thống Mỹ nhớ lại trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 
12/2003. "Tôi bị stress. Những bữa tiệc năm mới ở Nhà Trắng 
chẳng ích gì. Tôi không thể mở miệng. Không phải vì tôi cười 
và bắt tay quá nhiều. Có rất nhiều căng thẳng trong kỳ nghỉ 
đó". 

Còn một nhân tố nữa mà công chúng không biết. Theo 


những thông tin tình báo nhạy cảm về trưởng đoàn thanh 
sát Liên Hợp Quốc Hans Blix, ông không báo cáo tất cả và 
không làm mọi việc trong thẩm quyền. Một số nhân vật 
trong nội các chiến tranh của Bush tin rằng Blix là kẻ nói 
dối. 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy", Bush hỏi Rice. "Saddam đang 
mạnh dần lên”. 

"Blix nói với tôi, Tôi chưa bao giờ phàn nàn về sức ép quân 
sự của Mỹ. Tôi cho đó là một việc tốt", Cố vấn an ninh quốc 
gia trả lời. 

"Ông ấy nghĩ tôi có thể chờ bao lâu?", Bush hỏi. "Một năm? 
Tôi không thể. Mỹ không thể ở vị trí này trong khi Saddam 
chơi trò với các thanh sát viên”. 

"Ông phải giữ lời", Rice nói. "Nếu tiến hành ngoại giao cưỡng 
bức, thì ông phải đi theo quyết định đó". 

"Ông ta ngày một tự tin hơn, chứ chẳng giảm đi", Tổng 
thống Mỹ nói về Saddam. "Ông ta có thể thao túng hệ thống 
thế giới một lần nữa. Chúng ta sẽ không chiến thắng. Thời 
gian không có lợi cho chúng ta. Có thể chúng ta sẽ phải tiến 
hành chiến tranh". 

Trong đầu Rice, đây là lúc tổng thống quyết định Mỹ sẽ 
tuyên chiến với Iraq. Quá trình lên kế hoạch chiến tranh đã 
diễn ra hơn một năm kể cả trong khi ông Bush tìm kiếm giải 
pháp ngoại giao thông qua Liên Hợp Quốc. Tổng thống sẽ 
tiếp tục những nỗ lực đó, ít nhất là về mặt công khai, trong 
10 tuần nữa, nhưng ông đang ở điểm "một đi không trở lại". 

Tổng thống cũng thông báo Karl Rove, nhà chiến lược chính 
trị chính, về quyết định trong kỳ nghỉ. Rove đã tới Crawford 


để báo cáo Bush về kế hoạch mật cho chiến dịch tái tranh 
cử năm 2004. Trong khi Laura Bush ngồi đọc sách, Rove 
trình bày bằng PowerPoint về chiến lược vận động, các chủ 
đề và thời gian biểu. Mở laptop, ông hiển thị chữ béo trên 
nền xanh đậm. 

CÁ TÍNH: 

Nhà lãnh đạo mạnh mẽ 

Hành động quyết đoán 

Tư tưởng lớn 

Hoà bình trên thế giới 

Nước Mỹ tình cảm hơn 

Quan tâm đến người khác 

Đứng đầu một đội ngũ mạnh 

Tổng thống hỏi cố vấn khi nào thì bắt đầu chiến dịch và gây 
quỹ. Rove trả lời muốn Bush khởi động vào tháng 2 hoặc 
tháng 3 và bắt đầu gây quỹ, khoảng 200 triệu USD. Ông có 
một lịch trình. Vào tháng 2, tháng 3 và tháng 4/2003, sẽ có 
khoảng 12-16 người gây quỹ. 

"Chúng ta sắp có chiến tranh", Tổng thống nói thẳng với 
Rove. "Và anh phải đợi". Ông chủ Nhà Trắng đã quyết định. 
"Thời điểm đó sắp tới". 

Tổng thống Mỹ không đưa ra ngày cụ thể, nhưng Rove cảm 
thấy chiến tranh sẽ khơi mào vào tháng giêng, tháng 2 hoặc 
chậm nhất là tháng 3. 

"Hãy nhớ những vấn đề trong chiến dịch của cha ông", cố 
vấn chính trị nói. "Nhiều người nói ông ấy đã khởi động quá 
muộn”. 


"Tôi hiểu", Bush trả lời. "Tôi sẽ nói với ông khi nào tôi muốn 
bắt đầu". 


Bob Woodward 
Kế hoạch tấn công 
Bush ra lệnh lên kế hoạch chiến tranh 


Cố vấn an ninh quốc gia Rice là thành viên duy nhất trong 
nội các chiến tranh mà Tổng thống Bush trực tiếp đề nghị 
nhận xét là có nên tiến hành chiến tranh hay không. "Bà 
nghĩ thế nào?", người đứng đầu Nhà Trắng hỏi. "Chúng ta có 
nên không?”. 

"Có", Rice trả lời. "Không phải vì Mỹ, mà vì mọi người đang 
tin rằng tên gangster đó có thể một lần nữa đánh bại hệ 
thống quốc tế. Vì tầm quan trọng của niềm tin này, ông 
đừng bao giờ làm những việc không nên. Ở đây có một điều 
nên làm. Để mối nguy hiểm ở khu vực này của thế giới chơi 
bóng chuyền với cộng đồng quốc tế, thì nó sẽ trở lại đe doạ 
chúng ta một ngày nào đó. Đây là lý do gây chiến". 

Ngoài Rice, Bush cho biết không cần phải hỏi các cố vấn 
quan trọng khác là liệu có nên phát động chiến tranh hay 
không. Ông biết suy nghĩ của cấp phó Cheney và quyết định 
không hỏi Ngoại trưởng Colin Powell hay Bộ trưởng Quốc 
phòng Donald Rumsfeld. "Tôi có thể nói họ nghĩ gì", Tổng 
thống Mỹ nhớ lại. "Tôi không cần hỏi ý kiến họ về Saddam 
Hussein. Nếu ở vị trí của tôi, bạn có thể nắm khá rõ. Tôi nghĩ 
chúng ta có một môi trường nơi người ta có thể tự do phát 
biểu ý kiến". 

Một nhân vật không ở gần Bush khi đó là Karen Hughes, một 
trong những cố vấn hàng đầu và phụ trách thông tin lâu 


năm. Hughes, đã từ chức hồi mùa hè năm trước để trở về 
Texas, biết tổng thống suy nghĩ và nói như thế nào giống 
các trợ lý khác. 

"Tôi hỏi Karen", người đứng đầu Nhà Trắng nhớ lại. "Bà ấy 
nói nếu tham chiến, thì điều đó có nghĩa là từ bỏ mọi cơ hội 
để đạt mục tiêu (thay đổi chế độ ở Iraq) một cách hoà bình. 
Và bà nói đúng. Bà ấy thực sự đã nắm được suy nghĩ của 
tôi". 

Hơn một năm về trước - ngày 21/11/2001, Bush nói với 
Rumsfeld rằng ông muốn phát triển một kế hoạch chiến 
tranh ở Iraq. Kể từ đó, Bộ trưởng Quốc phòng đã hợp tác 
chặt chẽ với tướng Tommy Franks, người đứng đầu Sở chỉ 
huy trung ương, và các chỉ huy Mỹ khác, cũng như Bush 
cùng những thành viên khác trong nội các chiến tranh ngay 
cả khi Nhà Trắng vẫn theo đuổi biện pháp ngoại giao thông 
qua Liên Hợp Quốc. 

Đôi khi, Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew H. Card Jr. nghĩ 
Tổng thống Bush là một diễn viên xiếc, với một chân trên 
con ngựa "ngoại giao", một trên con "chiến tranh", nắm 
trong tay cả 2 dây cương, đi trên con đường thay đổi chế độ. 
Mỗi con ngựa đều che mắt. Giờ thì rõ ràng ngoại giao không 
thể giúp ông đạt mục tiêu, nên Bush cho một con ngựa đi và 
đứng duy nhất trên con ngựa chiến tranh. 

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld cố 
gắng đặt mình vào vị trí tổng thống, nỗ lực đảm bảo rằng 
Bush không nghĩ đến chuyện rút lại quyết định gây chiến 
trong khi Mỹ tăng cường lực lượng xung quanh lraq. Mặt 
khác, Rumsfeld cũng cảm thấy đây là lúc Tổng thống không 


nên muốn rút lại và thực sự là không thể. Ông Bush sẽ phải 
quyết định đưa lực lượng đặc nhiệm vào trong lãnh thổ lraq, 
thời điểm "một đi không trở lại" theo nhận xét của Franks. 

"Tôi có thể nhớ là đã cố báo cáo càng sớm càng tốt", người 
đứng đầu Lầu Năm Góc nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn. 
"Rồi đến thời điểm tất cả những chuyện đó xảy ra, khi chúng 
tôi phải xem xét kỹ lưỡng một nước láng giềng của Iraq. Họ 
phải quyết định mà quyết định đó đặt họ vào tình trạng 
nguy hiểm. Và vào thời điểm ấy, tổng thống cần phải biết". 


Bob Woodward 
Kế hoạch tấn công 
Mỹ chuẩn bị quân sự phía sau hoạt động ngoại giao 


Trở lại Washington đầu tháng 1/2003, Bush gọi Rumsfeld 
đến. “Tôi e chúng ta phải làm việc này", Tổng thống Mỹ nói. 
"Tôi không biết chúng ta sẽ phải làm thế nào để buộc ông ta 
phải làm một việc gì đó phù hợp với các yêu cầu của Liên 
Hợp Quốc và chúng ta đặt giả thuyết là ông ta sẽ không làm 
như vậy". 

Lời nói đó đã đủ cho một quyết định với người đứng đầu Lầu 
Năm Góc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề nghị mời vào một số 
"diễn viên" nước ngoài chủ chốt. 

Tổng thống đồng ý nhưng một lần nữa thúc bách Rumsfeld. 
"Khi nào quyết định của tôi được thực hiện?", ông Bush hỏi. 
"Thưa ngài tổng thống, hãy nhìn vào mắt dân chúng và nói 
với họ ông sắp tiến hành", ông chủ Lầu Năm Góc trả lời. 

Một trong những "diễn viên" chủ chốt cần phải thông báo và 
thuyết phục ủng hộ là Ảrập Xêút. Quân đội Mỹ phải đi qua 
lãnh thổ Ảrập Xêút để vào Iraq. Những đội cứu hộ, liên lạc, 
tiếp nhiên liệu và hậu cần sẽ đóng tại đây. Trong số 5 nước 
khác có biên giới sát với Iraq, chỉ có Kuwait và Jordan ủng hộ 
chiến dịch quân sự. Đường biên giới Ảrập Xêút - Iraq dài 805 
km rất quan trọng. 

Vì vậy, vào thứ 7, ngày 11/1, Phó tổng thống Mỹ Dick 
Cheney mời Hoàng thân Bandar bin Sultan, Đại sứ Ảrập Xêút 
tại Washington, tới văn phòng Cánh Tây. Bộ trưởng Quốc 


phòng Rumsfeld và tướng Richard Myers, Chủ tịch Hội đồng 
Tham mưu trưởng liên quân, cũng có mặt. 

Hoàng thân Bandar, 53 tuổi, đã phục vụ 4 đời tổng thống 
Mỹ. Ông khăng khăng đòi bàn chuyện trực tiếp với các tổng 
thống và gần như là người nhà với Bush cha. Ông cũng được 
quyền ra vào Phòng Bầu dục đặc biệt dưới thời đương kim 
tổng thống Bush. 

Ngồi ở mép bàn trong văn phòng của Cheney, Myers lấy ra 
một tấm bản đồ lớn ghi TOP SECRET NOFORN (Tuyệt mật, 
không dành cho nước ngoài) - tài liệu mật mà không một 
quốc gia nước ngoài nào được xem. 

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân giải thích, 
giai đoạn đầu trong kế hoạch quân sự sẽ là một chiến dịch 
ném bom quy mô lớn trong vài ngày nhằm vào các sư đoàn 
Vệ binh Cộng hoà, các cơ quan an ninh, ban chỉ huy quân 
đội Iraq. Chiến dịch trên bộ sẽ từ Kuwait, cộng với một mặt 
trận phía bắc qua Thổ Nhĩ Kỳ với Sư đoàn bộ binh số 4 nếu 
nước này thông qua. Ngoài ra, Lực lượng đặc nhiệm và các 
nhóm bán vũ trang tình báo sẽ tham gia để giải cứu mọi địa 
điểm ở Iraq mà từ đó Saddam có thể phóng tên lửa hoặc 
triển khai máy bay chống Ảrập Xêút, Jordan hay Israel. 

Lực lượng đặc nhiệm và các điệp viên tình báo sẽ phân phát 
300 triệu USD cho các thủ lĩnh bộ lạc Iraq, các thủ lĩnh tôn 
giáo địa phương và binh lính Iraq. 

Biên giới Ảrập Xêút - Iraq sẽ đóng vai trò quan trọng. Lực 
lượng đặc nhiệm, các đội tình báo và những cuộc tấn công 
khác sẽ được tiến hành từ đây. Nếu có thay đổi, Myeres nói, 
thì Mỹ cũng sẽ không đề nghị Ảrập Xêút. 


Bandar hiểu rằng đất nước mình sẽ tạo một vỏ bọc cho lính 
Mỹ bằng cách đóng cửa một sân bay dân dụng ở AI Jawf, 
thuộc khu vực sa mạc phía bắc, cho trực thăng bay suốt 
ngày đêm để tuần tra biên giới theo thủ tục trong một tuần, 
rồi rút lui. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể thiết lập một căn 
cứ quân sự ở đó mà không quá gây chú ý. 

Nhìn chăm chú vào tấm bản đồ Tuyệt mật, Bandar, cựu phi 
công máy bay chiến đấu, hỏi vài câu về các chiến dịch trên 
không. "Liệu tôi có thể có bản copy tấm bản đồ lớn để báo 
cáo lên Thái tử Abdullah không?", ông hỏi. 

"Trên thẩm quyền của tôi", Myers nói. 

"Chúng tôi sẽ trao tất cả các thông tin mà ông muốn", 
Rumsfeld nói. "Còn về bản đồ, tôi không trao cho ông được, 
nhưng ông có thể ghi chép nếu muốn". 

"Không, không, việc đó không quan trọng. Chỉ cần cho tôi 
xem thôi", Bandar nói, rồi cố gắng ghi nhớ tất cả - những 
đợt tấn công mạnh trên bộ, vị trí của Đặc nhiệm và các đội 
tình báo đều được xác định trên bản đồ. 

"Ông có thể tin vào đây", Rumsfeld khẳng định và chỉ vào 
tấm bản đồ. "Đó là điều sẽ xảy ra". 

"Cơ hội tồn tại của Saddam là thế nào?", Bandar hỏi. Ông 
cho rằng Tổng thống Iraq dự định giết tất cả những ai tham 
gia vào Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 ở mức cao, trong 
đó có bản thân ông. "Lần này, Saddam sẽ bị loại bỏ chứ", 
Hoàng thân Ảrập Xêút tỏ vẻ nghỉ ngờ. "Chuyện gì sẽ xảy ra 
với ông ta?”. 

Cheney, vốn kín tiếng như mọi khi, trả lời: "Hoàng thân 
Bandar, một khi chúng tôi tuyên chiến, thì Saddam sẽ là 


mẩu bánh mỳ nướng". 

"Giờ thì tôi tin đó là điều mà tôi có thể báo cáo lên Thái tử 
Abdullah", Bandar nói. "Và tôi nghĩ là có thể thuyết phục 
được. Tuy nhiên, tôi không thể nói với ông ấy rằng Myers, 
Rumsfeld và ông đã nói với tôi. Tôi phải mang thông điệp từ 
tổng thống". 

"Tôi sẽ đưa đến cho ông", Phó tổng thống đáp lời. 

Sau khi Bandar rời khỏi phòng, Rumsfeld tỏ ra lo ngại về 
nhận xét "bánh mỳ" của Cheney. "Chúa ơi, làm sao ông nói 
vậy hả Dick?". 

"Tôi không muốn để ông ta nghi ngờ về những gì chúng ta 
đang định làm", Cheney trả lời. 

Trong ôtô, Bandar vội viết lại các chi tiết đã thấy trên bản 
đồ. Tại nhà riêng, ông lấy ra một tấm bản đồ khu vực lớn do 
CIA cung cấp và bắt đầu lắp ghép các chỉ tiết. 

Hôm sau, tức chủ nhật, Cố vấn an ninh quốc gia Rice gọi 
điện mời Hoàng thân Ảrập Xêút tới gặp Tổng thống Mỹ ngay 
thứ 2, ngày 13/1. Tại cuộc hội đàm, ông chủ Nhà Trắng nói 
với Bandar rằng đã nhận được tư vấn và báo cáo từ một số 
nhân vật trong chính quyền rằng trong trường hợp chiến 
tranh, Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ thế giới Hồi 
giáo và Ảrập. Điều đó có nghĩa lợi ích Mỹ sẽ lâm nguy. 

"Thưa ngài tổng thống, ông nói cứ như là sắp tấn công Ảrập 
Xêút và cố bắt Quốc vương Fahd", Bandar nói. "Đây là 
Saddam Hussein. Người ta sẽ không rơi nước mắt vì Saddam 
Hussein, nhưng nếu ông ta bị Mỹ tấn công một lần nữa và 
vẫn tồn tại, tiếp tục duy trì quyền lực, thì người ta sẽ đi theo 
ông ta. Nếu họ nói tấn công Đại sứ quán Mỹ, thì họ sẽ làm 


vậy đấy". 

Bandar nhắc lại với Tổng thống Mỹ thời kỳ trước Chiến tranh 
vùng Vịnh 1991: "Hãy nhớ lại những gì được nói với cha ông 
- thế giới Ảrập sẽ nổi dậy từ Đại Tây Dương tới vùng Vịnh. 
Điều đó không xảy ra, và lần này chuyện đó cũng sẽ không 
xảy ra. Sẽ có vấn đề nếu Saddam sống sót. Ảrập Xêút cần 
được đảm bảo rằng Saddam sẽ bị nướng". 

"Ông đã nói chuyện với Dick, Rummy và tướng Myers rồi 
phải không?", Tổng thống Mỹ hỏi. 

"Vâng". 

"Còn câu hỏi nào cho tôi không?" 

"Không, thưa ngài tổng thống". 

"Đó là thông điệp tôi muốn ông chuyển tới Thái tử", Bush 
nói. "Thông điệp mà ông đã nhận chính là của tôi, Bandar 
ạ". 

"Tốt rồi, thưa ngài tổng thống", Đại sứ Ảrập Xêút đáp lời. 
Bandar tin rằng đó chính là điều Cheney đề nghị Bush nói. 
"Còn gì thắc mắc nữa không?", ông chủ Nhà Trắng hỏi. 
"Không, thưa ngài", Bandar khẳng định. 


Bob Woodward 
Kế hoạch tấn công 
Powell được thông báo sau Đại sứ Ảrập Xêút 


Một trong những nhiệm vụ của Cố vấn an ninh quốc gia 
Rice, như bà nhớ lại, là "hiểu các bộ trưởng": Powell và 
Rumsfeld. Vì Tổng thống đã nói với Rumsfeld về quyết định 
chiến tranh, thì ông nên nhanh chóng nói với Powell. 

"Thưa tổng thống", Rice nói, "nếu ông nghĩ chiến tranh sẽ 
xảy ra, thì ông nên gọi điện và nói chuyện với Colin". Powell 
có nhiệm vụ khó khăn nhất, đó là giữ kênh ngoại giao hoạt 
động. 

Vì vậy, thứ hai hôm đó, ngày 13/1, Powell và Bush gặp nhau 
ở Phòng Bầu dục. Tổng thống ngồi trên chiếc ghế chủ toạ 
phía trước lò sưởi, còn Ngoại trưởng thì ngồi ở chiếc ghế 
dành cho nhà lãnh đạo tới thăm hoặc quan chức Mỹ cấp cao 
nhất. Đây là lần duy nhất mà Cheney và Rice không có mặt. 
Bush hỏi han Powell về công việc khó khăn trên mặt trận 
ngoại giao. "Những cuộc thanh sát không giúp chúng ta đạt 
mục tiêu", Tổng thống Mỹ nói. Các thanh sát viên Liên Hợp 
Quốc chỉ đi lòng vòng, còn Saddam thì không có ý định tuân 
thủ thực sự. "Tôi thực sự nghĩ tôi phải làm chuyện đó", ông 
Bush thông báo đã quyết tâm tuyên chiến. Mỹ nên sử dụng 
vũ lực. 

"Ông chắc chắn chứ?", Powell hỏi. 

"Phải", Bush đáp lời. 

"Ông hiểu rõ các hậu quả", Powell nửa hỏi nửa khẳng định. 


Gần 6 tháng qua, ông đã tập trung vào chủ đề này - rằng Mỹ 
sẽ hạ bệ một chế độ, sẽ điều hành Iraq, và ảnh hưởng với 
Trung Đông và toàn thế giới là không thể dự đoán. Quá trình 
chuẩn bị chiến tranh đã làm trệch mọi chú ý vào các vấn đề 
khác trong quan hệ quốc tế. Chiến tranh chắc chắn sẽ thu 
hút mọi sự quan tâm. 

"Tôi biết", Tổng thống khẳng định. 

"Ông có chắc là ông sẽ kiểm soát được địa điểm đó không?", 
Ngoại trưởng hỏi, nhắc Bush về những gì ông đã nói trong 
bữa tối hồi tháng 8 năm trước, khi Powell phản đối tiến hành 
chiến tranh ở Iraq. Một cuộc xâm lược có nghĩa chiếm lấy 
mọi hy vọng cũng như vấn đề của đất nước vùng Vịnh. 
Powell không chắc liệu Bush có hiểu rõ ý nghĩa và hậu quả 
của chiến tranh. 

"Nhưng tôi nghĩ tôi phải làm vậy", ông chủ Nhà Trắng khăng 
khăng. 

“Thôi được", Powell nói. 

"Tôi muốn cho ông biết rằng đây không phải là một cuộc 
thảo luận, mà tôi chỉ muốn thông báo cho một thành viên 
nội các về quyết định thôi", ông Bush nói. "Chúng ta đang ở 
ngã 3 đường và tôi đã chọn chiến tranh". 

Là người duy nhất trong nội bộ chính quyền nghiêm túc và 
hăng hái thúc ép biện pháp ngoại giao, Powell hiểu rằng 
tổng thống muốn chắc chắn ông sẽ ủng hộ chiến tranh. Về 
mặt nào đó, đây là một cuộc kiểm tra quyết tâm, nhưng 
Powell không nghĩ là tổng thống đang làm cuộc kiểm tra 
lòng trung thành. Ông không hề nghĩ đến chuyện đó. Với 
Powell, từng là một tướng quân đội, đây không phải là hành 


động bất trung với tổng thống. 

"Ông có ủng hộ tôi về vấn đề này không?", Bush hỏi. "Tôi 
nghĩ tôi phải làm vậy. Tôi muốn ông sát cánh cùng tôi". 

"Tôi sẽ cố gắng hết sức", Powell trả lời. "Vâng, thưa ông, tôi 
sẽ ủng hộ. Tôi ở bên ông”. 

"Đã đến lúc ông mặc quân phục", tổng thống nói với viên 
tướng đã nghỉ hưu. 

Trong tất cả các cuộc họp, cuộc thảo luận, tán gẫu, trong 
những cuộc tranh cãi giữa Powell và Rumsfeld, Bush chưa 
bao giờ hỏi ngoại trưởng câu Ông sẽ làm điều này chứ? Ông 
có lời khuyên như thế nào? Điểm mấu chết là gì? 

Có lẽ Tổng thống Mỹ sợ câu trả lời. Có thể Powell ngại phải 
trả lời. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để ngoại trưởng không 
đồng ý. Nhưng họ đã không đạt tới câu hỏi chủ chốt, và 
Powell cũng không thúc ép. Ông sẽ không xâm phạm 
khoảng riêng tư của tổng thống - nơi tổng thống quyết định 
chiến tranh hay hoà bình, nếu không được mời. Và thực tế là 
ông không được mời. 

Cuộc gặp giữa Bush và Powell kéo dài 12 phút. "Thật là một 
cuộc nói chuyện chân thành", Tổng thống Mỹ nhớ lại. "Nó 
không kéo dài, không có nhiều tranh luận: có vẻ như chúng 
tôi đều hướng tới chiến tranh". 

Ông Bush khẳng định đã đề nghị Powell ở bên và ủng hộ 
chiến tranh, "Tôi không cần giấy phép của ngoại trưởng". 


Bob Woodward 
kế hoạch tấn công 
Ba Lan giao kèo ủng hộ chiến tranh 


Trước cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Aleksander 
Kwasniewski ngày 14/1, Bush bỗng thay đổi quan điểm về 
thời hạn với Saddam Hussein. 8 ngày trước, ông còn tuyên 
bố nhà lãnh đạo Iraq "vẫn còn thời gian", thì sáng hôm ấy, 
Tổng thống Mỹ khẳng định: " Thời gian sắp hết". 

Bush hiểu rằng ông không có người bạn nào ở cựu lục địa 
tốt hơn người đồng nhiệm Ba Lan nổi tiếng, đang ở nhiệm kỳ 
hai. Ông Kwasniewski đã đồng ý góp quân tham chiến. Gia 
đình Bush đã cùng Tổng thống Ba Lan và phu nhân ăn tối 
vào tháng 7 năm trước. 

"Tâm lý chống Mỹ rất cao", Kwasniewski nhận định tại cuộc 
gặp riêng. Ông đã gặp phải một vấn đề chính trị nghiêm 
trọng vì ủng hộ Bush. 

"Thành công giúp thay đổi ý kiến dư luận", Bush nói. "Nếu 
chúng ta cam kết góp quân, thì chúng ta sẽ được người lraq 
ủng hộ". Ông nói như thể cử chỉ nhân đạo có tác động đến ý 
kiến công chúng Ba Lan. Người đứng đầu Nhà Trắng cho 
rằng có một nghi thức mà một nước có thể đi theo để chứng 
tỏ với thế giới rằng họ đang từ bỏ vũ khí không thông 
thường - điều mà Nam Phi đã làm theo, rõ ràng và thực sự 
mở kho tài liệu và các cơ sở cho thanh sát. Nhưng Saddam 
Hussein không làm như vậy. 

"Theo đánh giá của tôi thì đã đến lúc phải hành động, thời 


gian sắp hết. Phải hành động sớm", ông Bush nói. 

"Chúng ta sẽ chiến thắng", Tổng thống Ba Lan khẳng định, 
nhưng quan điểm có vẻ giống Powell. "Nhưng hậu quả là 
gì?". Ngừng trong giây lát, ông tiếp: "Ông cần có được sự 
ủng hộ quốc tế rộng rãi. Chúng tôi ở bên ông, đừng lo lắng 
về chuyện đó. Mối lo ngại là Liên Hợp Quốc sẽ sụp đổ. Cái gì 
sẽ thay thế tổ chức này?". 

Đó là những câu hỏi khó mà Bush né tránh. Ông chủ Nhà 
Trắng chỉ nói: "Chúng tôi tin rằng Hồi giáo, giống như Thiên 
chúa giáo, có thể phát triển theo chiều hướng tự do và dân 
chủ". 

Với Bush, điều quan trọng là Ba Lan sẽ ở bên cạnh và góp 
quân. 


Bob Woodward 
Kế hoạch tấn công 
CIA đẩy nhanh chiến tranh 


Ngày 2/1/2002, Giám đốc CIA George J. Tenet gặp Phó tổng 
thống Cheney - theo yêu cầu của Phó tổng thống - để báo 
cáo về những việc mà cơ quan tình báo có thể làm trong 
vấn đề lradq. 

Trong những tháng sau 11/9/2001, đối với Tenet, Iraq không 
phải là ưu tiên quan tâm so với chống khủng bố. Tuy nhiên, 
với một quan chức khác đi cùng ông tới cuộc họp, tình hình 
không như vậy. Tên của quan chức đó chỉ được nhắc đến 
bằng bí danh, Saul, trưởng nhóm tác chiến Iradq. 

Bên trong vụ Cận Đông của CIA, nơi phụ trách công tác tình 
báo ở những nước khó khăn và nhiều bạo lực nhất, nhóm tác 
chiến Iraq thường được gọi bằng cái tên "thùng rác". Nhân 
viên của nhóm gồm những người mới toe, người có "phốt" 
hoặc các ông bà già chờ về hưu. Kể từ khi nhận trách nhiệm 
quản lý bộ phận này tháng 8/2001, Saul đã cải tổ hoàn toàn 
lập trường của CIA trong vấn đề Iradq. 

Ở tuổi 43, Saul từng nhiều năm đảm nhận các vị trí bí mật, 
nhạy cảm và là nhà điều hành ở nhiều cơ sở của CIA trên 
khắp thế giới. Saul sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Cuba. Cha 
của Saul từng nhúng tay vào một trong những thất bại nhớ 
đời nhất của CIA - vụ Vịnh Con lợn năm 1961, trong đó hơn 
1.200 kẻ lưu vong Cuba đã bị những người bạn CIA cho rớt ở 
bờ biển. Saul thường nói với đồng nghiệp: "Việc tôi ở đây là 


kết quả của một điệp vụ mật thất bại của CIA". 

Giờ đây Saul có một thông điệp rõ ràng cho Cheney về các 
chiến dịch bí mật và về Saddam Hussein. Ông ta khẳng định 
chiến dịch mật không thể lật đổ Saddam Hussein. CIA không 
phải là giải pháp. 

Chế độ ở Iraq được chuẩn bị chu đáo để đối đầu với đảo 
chính. Hussein lên nắm quyền sau một vụ đảo chính. Ông ta 
từng đập nát nhiều chiến dịch lật đổ. Nếu anh là một đơn vị 
quân đội và có trong tay đạn dược để tiến hành đảo chính, 
anh không có xăng để chạy xe tăng. Nếu anh có xăng, anh 
lại không có đạn. Không một ai ở Iraq có đủ thế lực để tiến 
hành đảo chính. 

Chỉ có chiến dịch quân sự và xâm lược, mà trong đó có tay 
CIA trợ giúp, mới có cơ lật được Hussein, Saul khẳng định với 
Cheney. Cơ quan tình báo đã có những bài học qua các 
chiến dịch lật đổ bí mật, và thất bại rõ ràng thuộc về CIA. 
"Chúng ta có vấn đề lớn về uy tín", Saul nói. Với người Kurd, 
người Shiite, những người ngấm ngầm phản đối Saddam 
Hussein, người Mỹ cần chứng tỏ được sự nghiêm túc quyết 
tâm lật Hussein. Chuẩn bị một chiến dịch xâm lược lớn chính 
là tín hiệu cho họ thấy sự nghiêm túc của người Mỹ. 

Saul chỉ ra những vấn đề có thể gặp phải khi trình bày trước 
LHQ, trong khi bí mật thông báo cho Jordan và Ảrập Xêút 
biết Mỹ sẽ lật đổ chế độ Saddam. Họ cần có chính sách quốc 
gia và cần có cách giải thích tương tự nhau. 

Một yêu cầu nữa là CIA không thể duy trì lâu dài một chương 
trình hành động bí mật. Chính quyền Iraq có thể phát hiện 
những người được CIA tuyển mộ. Cần phải hành động 


nhanh. 

Cheney đã quen với việc tiếp những báo cáo viên đầy tham 
vọng, với những lời đao to búa lớn và hứa hẹn rằng cơ quan 
của họ có thể hoàn thành tốt công việc. Nhưng lần này, 
thông điệp của CIA hoàn toàn trái ngược. CIA có đánh giá lạ 
lùng, và kết luận họ không thể làm được việc. Bush và 
Rumsfeld sau đó được thông báo lại buổi làm việc giữa 
Cheney với Saul. 

Saul còn nói rằng mạng lưới các nguồn tin của CIA ở bên 
trong Iraq rất mỏng. 

Tương tự như bỏ một lá phiếu ủng hộ, coi chiến dịch quân sự 
là giải pháp khả thi duy nhất để gột sạch Saddam Hussein, 
CIA góp thêm lực đẩy cho guồng quay đưa Mỹ đến chiến 
tranh Iraq. Nó còn đóng góp những điều khác nữa: thiết lập 
mạng lưới thông tín viên bên trong lraq, những người mà 
cuộc đời họ còn bị đe doạ chừng nào chế độ Saddam 
Hussein còn tồn tại; cung cấp bằng chứng cho cái mà chính 
quyền Bush sau này lấy làm lý do gây chiến - Iraq sở hữu vũ 
khí huỷ diệt. 


Bob Woodward 
kế hoạch tấn công 
Điệp viên ở Iraq 


Với sự chấp thuận của Tenet, Saul, Phó giám đốc John E. 
McLaughilin và phó giám đốc tác chiến James L. Pavitt vạch 
kế hoạch tuyệt mật về tình báo nhằm thay đổi chế độ ở Iradq. 
Văn bản được Bush ký ngày 16/2/2002. 

Theo đó, CIA ủng hộ lực lượng quân sự Mỹ nhằm lật đổ chế 
độ Saddam Hussein, được uỷ nhiệm hỗ trợ các nhóm đối lập 
và tiến hành các chiến dịch chống phá bên trong Iradq. 

Chi phí thực hiện kế hoạch là 200 triệu USD mỗi năm, trong 
vòng hai năm. Lãnh đạo các uỷ ban tình báo của thượng và 
hạ viện được thông báo bí mật. Sau một hồi tranh luận ở 
nghị trường, ngân khoản rút xuống còn 189 triệu USD cho 
năm đầu tiên. 

Saul có thể điều hành cái mà ông ta gọi là các chiến dịch 
"phản gián phòng vệ" nhằm ngăn chặn bộ máy an ninh của 
Saddam Hussein phát hiện các nguồn cấp tin cho CIA. 
Nhưng điều quan trọng nhất là cuối cùng thì CIA có thể làm 
việc trực tiếp với các lực lượng chống Saddam bên trong 
lraq và tiến hành các chiến dịch phá hoại. 

Vào tháng 3, Tenet bí mật gặp hai người có vai trò quan 
trọng đối với cac hoạt động bí mật trong lòng Iraq: Massoud 
Barzani và Jalal Talabani, các thủ lĩnh của hai phe nhóm 
người Kurd chính ở miền bắc Iraq. Khu vực này trên thực tế 
tự trị, nhưng các đơn vị quân chủ lực của Saddam Hussein 


chỉ đóng cách đó vài dặm, và chính quyền có thể dễ dàng 
đưa quân tới chiến đấu và kiểm soát khu vực. 

Tenet có một thông điệp dành cho Barzani và Talabani: 
Người Mỹ nghiêm túc, lực lượng quân sự và CIA sẽ tới đây. 
Điều khác biệt so với trước là CIA không tới một mình. Quân 
đội sẽ tấn công. Bush đã có quyết tâm. Sẽ mở ra một thời kỳ 
mới. Hussein sẽ sụp đổ. Tất nhiên là Tenet không thể chắc 
chắn những điều ông ta đang nói sẽ thành hiện thực. Tuy 
nhiên, ông phải nâng cao tỉnh thần hợp tác của người Kurd. 
Ông ta sắp phải điều những nhân viên của mình tới một môi 
trường đầy hiểm nguy. 

Tenet có một đòn bẩy cực kỳ công hiệu: tiền. Ông ta có thể 
trả hàng triệu, hàng chục triệu đôla, toàn tờ 100 USD. Nếu 
Bộ Quốc phòng hay Ngoại giao Mỹ trả tiền cho công dân hay 
nhân viên quân sự làm điều gì đó, thì khoản tiền sẽ là hối lộ 
phi pháp. Nhưng CIA là một cơ quan được phép trả tiền kiểu 
đó. 

Tenet nói với Bush rằng cần có một số tiền để thiết lập các 
mối quan hệ và chứng tỏ sự nghiêm túc của Mỹ. Và Bush 
hiểu rõ sức mạnh của những khoản tiền đó. 

Saul hiểu rằng công tác tình báo và các chiến dịch phá hoại 
khó có thể hiệu quả nếu chúng được tiến hành từ xa. Mặc dù 
CIA đã nỗ lực nhiều ở các khu vực biên giới với Iraq, vẫn cần 
thiết phải hoạt động ngay từ bên trong. Saul gửi thông báo 
tìm người, và cuối cùng chọn Tim, cựu thành viên lực lượng 
đặc biệt SEAL của Hải quân, thông thạo tiếng Ảrập, từng là 
nhân viên thực hiện các chiến dịch bí mật của CIA ở khu 
vực, làm người phụ trách một trong hai nhóm bán vũ trang 


được điều tới Iraq. 

Saul ra lệnh miệng cho Tim: Tôi muốn cài người vào quân 
đội của Hussein. Tôi muốn cài người vào cơ quan tình báo. 
Tôi muốn cài người vào bộ máy an ninh. Tôi muốn xây dựng 
một mạng lưới các bộ lạc bên trong lraq giúp chúng ta các 
việc sau - hoạt động bán vũ trang, lật đổ, thu thập tin tình 
báo. Xây dựng quan hệ với người Kurd. Xem xem có thể 
huấn luyện và vũ trang để họ buộc chân lực lượng của 
Hussein ở miền bắc hay không. 

Tháng 7, Tim và một nhóm nhân viên CIA đã làm chuyến 
hành trình ôtô dài 10 giờ đồng hồ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Iraq, 
để lập căn cứ ở Sulaymaniyah, một địa điểm thuộc vùng đồi 
núi ở miền bắc do người Kurd kiểm soát. Đến tháng 10, họ 
trở lại với hàng chục nghìn USD, toàn những tờ 100 đô, đựng 
trong những chiếc hộp lớn. Căn cứ được đặt trong một toà 
nhà mầu vàng chanh mang tên “Pistachio”. 

Tìm những điểm yếu của chính quyền để thâm nhập, Saul ra 
lệnh. Chiến tranh sắp diễn ra rồi. 

Chẳng bao lâu sau đó, họ bắt đầu tuyển mộ nguồn tin. Một 
trong số đó là sĩ quan Tổ chức An ninh đặc biệt của Hussein 
(SSO), người này đã lập một CD-ROM chứa thông tin của 
6.000 nhân viên SSO - gồm tên, trích ngang lý lịch và ảnh. 
Những người cấp tin mà Tim tuyển mộ được mang mật danh 
Db/Rockstar (Db là mật danh chỉ Iraq). Tim mua 100 chiếc 
điện thoại di động vệ tỉnh giá mỗi chiếc 700 USD và giao 
cho 87 Rockstar từ nam chí bắc, từ Umm Qars tới Mosul. Các 
thông tín viên có thể cung cấp tin tình báo ngay lập tức vào 
một ngân hàng tin do nhân viên của Tim phụ trách. 


Với Tenet, vấn đề là không hề có sự do dự ở cấp cao nhất. 
Bush không bao giờ tỏ ra lưỡng lự hay không nghi ngờ. Có 
thể sẽ là cẩn trọng hơn nếu xem xét lại quyết định, lùi lại 
một bước và thảo luận lợi hại. Nhưng cách làm việc của 
Bush không như vậy. Tenet phát hiện ra rằng nếu nghi ngờ 
sẽ phải trả giá đắt, mặc dù có hàng đống lý do để biện minh 
cho khả năng không hành động 

Mỗi khi Tenet báo cáo với Bush khó khăn gì đó, tổng thống 
liền hỏi “Hm, vậy giải pháp là gì? Anh sẽ làm gì để giải 
quyết? Bước đi tiếp theo là gì? Làm thế nào kiểm soát vấn 
đề này?”. Dường như sẽ không có hình phạt nào dành cho 
người dám liều và mắc lỗi. 


Bob Woodward 
Kế hoạch tấn công 
Những đánh giá nước đôi 


CIA không bao giờ tuyên bố rõ ràng rằng cơ quan này tin 
Hussein sở hữu vũ khí huỷ diệt. Báo cáo tình báo quốc gia 
năm 2000 (NIE) kết luận rằng Hussein "duy trì một kho nhỏ" 
các tác nhân hoá học - chứ không phải đầu đạn - ước tính 
khoảng 100 tấn, và "có thể" lên tới 200 tấn. 

NIE kết luận rằng Iraq "vẫn tiếp tục" phát triển và có thể sắp 
sở hữu vũ khí sinh học. 

Đáng chú ý là trong bản điều trần công khai trước uỷ ban 
tình báo thượng viện tháng 6/2002, về các mối đe doạ trên 
thế giới, Tenet chỉ nhắc đến Iraq ở trang 10 trong 18 trang 
báo cáo, và chỉ dành cho Iraq 3 đoạn. 

Các đảng viên dân chủ yêu cầu chính phủ cung cấp báo cáo 
đầy đủ và toàn diện về Iraq, và Tenet miễn cưỡng đồng ý 
công bố một văn bản như vậy vào mùa thu năm 2002. Hội 
đồng an ninh quốc gia bắt đầu quá trình xem xét, phân tích 
và đánh giá. Hội đồng này gồm đại diện các cơ quan từ CIA 
tới Cơ quan an ninh quốc gia chyên nghe lén điện thoại, Tình 
báo của Bộ Quốc phòng, tình báo của bộ ngoại giao, và cơ 
quan bản đồ, hình ảnh quốc gia chuyên thu thập thông tin 
qua vệ tỉnh chặn thu và chụp ảnh. 

Hội đồng có vô số cứ liệu, hầu hết đã cũ và không đáng tin 
cậy. lraq vẫn luôn là một trong những mục tiêu tình báo khó 
khăn. Hussein đã cải thệin các biện pháp đánh lừa và che 


giấu các chương trình vũ khí dưới lòng đất. Lực lượng điệp 
viên của CIA bên trong Iraq yếu, và những đội bán vũ trang 
như cái mà Tim thiết lập chả tìm được gì ở miền bắc Iradq. 
Báo cáo tình báo quốc gia vẫn chỉ là bản ước đoán. Trong 
Chiến tranh Lạnh, kiểu báo cáo ước đoán là sự lựa chọn 
hàng đầu bởi nó cung cấp cho tổng thống và đội ngũ quan 
chức an ninh sự đánh giá tổng thể về những mối đe doạ có 
thực, hiển hiện, như Liên Xô và Trung Quốc. Mô hình của báo 
cáo này phục vụ các chính trị gia bận rộn. Như vậy, những 
văn bản NIE độ 50-100 trang thường có mục tổng kết ngay 
từ đầu tiên, mang tên "Những đánh giá chính", trong đó các 
nhà phân tích cố gắng đưa ra câu trả lời cuối cùng cho một 
vấn đề. Castro có bị lật đổ không? Syria có tấn công Israel 
không? Phe cộng sản có thắng ở Nicaragua không? Qua 
nhiều năm, kiểu báo cáo NIE đã bị các ông nghị và cả tổng 
thống chê trách, bởi tìm trong bất kỳ câu chữ nào của báo 
cáo cũng thấy nói đến khả năng này khác. 

Stuart A. Cohen, chuyên gia tình báo 30 năm kinh nghiệm 
dạn dày, là chủ tịch hội đồng tình báo quốc gia trong thời 
gian nhóm này đánh giá WMD Iraq. Ông từng thừa nhận với 
một đồng nghiệp rằng ông muốn tránh công việc này nếu có 
thể. Bằng chứng chắc chắn luôn là của hiếm trong nghề tình 
báo, điều quan trọng là các nhà phân tích phải đưa ra được 
đánh giá mà trong tay không có bằng chứng rõ ràng. Bằng 
chứng là rất quan trọng, nhưng sự suy diễn cũng quan trọng 
như thế; cho đến khi đó vẫn chưa một ai có bằng chứng về 
các tác nhân sinh học hay vũ khí sinh học, hay hoá học. Tuy 
nhiên, kết hợp với những chứng cớ không thể chối cãi về 


việc Hussein từng có chương trình WMD trong quá khứ, kết 
luận được đưa ra dường như là tất yếu. 

Một luồng ý kiến khác cho rằng Hussein không còn WMD. 
Nhưng không ai muốn nói ra điều đó, bởi nếu vậy thì sẽ có 
vô vàn thông tin tình báo bị cho là không đáng quan tâm. 
Câu trả lời thực tế và dễ dàng nhất là ông ta có thể có WMD, 
nhưng không có bằng chứng xác thực, và điều này rút ra 
dựa trên sự suy diễn. Với cửa như vậy dành cho "đánh giá" 
(mà bản chất của đánh giá thực ra là nêu ý kiến), hội đồng 
quyết định đi đến một tuyên bố mạnh. 

Giới phân tích ở CIA đã từ lâu thảo luận về việc tránh nói lập 
lờ. Nhiều người, trong đó có John McLaughlin, cho rằng cần 
mạnh dạn dám làm dám chịu để tỏ quan điểm rõ ràng trong 
phần "đánh giá". Mùa hè năm 2002, McLaughlin nói với 
những nhân vật đầu mối trong Hội đồng an ninh quốc gia 
rằng CIA đoan chắc có thể chứng minh Hussein có WMD, 
nhưng những người khác yêu cầu bằng chứng cụ thể. CIA 
không có mẫu virus gây bệnh than, cũng không có mẫu vũ 
khí hoá học. 

Các nhà phân tích tình báo làm việc trong 3 tuần. Ngày 
1/10/2002, Tenet chủ trì Hội đồng Tình báo quốc gia, nơi có 
những người đứng đầu các cơ quan tình báo có đóng góp 
vào NIE. Không ai tranh cãi về kết luận của văn bản. Tenet 
cảm thấy ông có được một tập hợp những người thông 
minh, biết cách làm ra một bản báo cáo hợp lý. 

Văn bản tuyệt mật gồm 92 trang được đưa ra với đánh giá 
"Baghdad có các loại vũ khí sinh hoá”. Tuy nhiên, đoạn thứ 
hai của phần đánh giá chính viết: "Chúng tôi nhận định rằng 


chúng ta đang thấy một phần của các nỗ lực phát triển 
WMD của Iraq". Đó là kiểu tuyên bố có thể thấy trong bất kỳ 
báo cáo tình báo nào - chỉ một phần của một thứ chưa bao 
giờ có ai nhìn thấy. 

Văn phòng tình báo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi kèm một phụ 
lục dài 11 trang chỉ ra những điều bất đồng và phản đối NIE, 
đặc biệt là về vũ khí hạt nhân, khẳng định rằng bằng chứng 
đưa ra không đủ để "lập thành lý do thuyết phục" rằng Iraq 
có "biện pháp toàn diện và đầy đủ để tiến tới sở hữu vũ khí 
hạt nhân”. 


Bob Woodward 
kế hoạch tấn công 
Thuyết phục quan toà 


Ngày 19/12/2002, cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice 
hỏi Tenet và McLaughlin về độ thuyết phục của lý do WMD 
và xem nên tuyên bố điều gì trước công chúng. Báo cáo của 
hội đồng tình báo hồi tháng 10 đã ra được hai tháng; 

Nghị quyết của quốc hội ủng hộ chiến tranh đã được thông 
qua với tỷ lệ 3 ăn 1; tại Hội đồng Bảo an, nghị quyết về 
thanh sát vũ khí được thông qua 15/0. 

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một cái gì đó. Thậm chí gần đây 
Thứ trưởng bộ Quốc phòng Mỹ Paul D. Wolfowitz còn bình 
luận về sự thiếu toàn diện trong những lời đánh giá của báo 
cáo về WMD traq. 

Hai ngày sau, Tenet và McLaughlin tới phòng Bầu Dục. Cuộc 
họp nhằm trình bày “lý do” WMD giống như khi nó sẽ được 
đưa ra trước một quan toà. Mọi người tràn đầy hy vọng. Bên 
cạnh tổng thống, Cheney, Rice và trưởng tham mưu Nhà 
Trắng Andrew H. Card Jr cũng tham dự. 

Với chút hứng khởi, McLaughlin bắt đầu bằng một loạt các 
slide. Những điều này vẫn chưa gọt giữa hết mức, hoàn toàn 
bí mật. CIA muốn bảo vệ thông tin nếu như chiến dịch quân 
sự không xảy ra. Khi ông này kết thúc phần trình bày, dường 
như trên gương mặt tổng thống có một câu hỏi “Cái gì đây?'. 
Và một khoảng thời gian im lặng. 

“Anh đã cố gắng”, Bush nói. “Nhưng tôi không nghĩ đây là 


cái mà công chúng có thể hiểu hoặc tin tưởng”. 

Card cũng im lặng. Trình bày đã thất bại. Nói theo cách 
marketing, các dẫn chứng đưa ra không thuyết phục. 

Bush quay sang Tenet: “Có phải tôi đã được nghe tất cả 
thông tin tình báo về WMD họ có và đây là cái tốt nhất mà 
chúng ta có?” 

Từ một góc phòng Bầu dục, Tenet nhỏm dậy, chém hai tay 
trong không khí. “Lý do chắc nịch”, giám đốc cục tình báo 
trung ương Mỹ nói. 

Bush tiếp tục. “George, anh tự tin đến mức nào?” 

Tenet vươn người về phía trước và chém tay vào không khí 
lần nữa. “Đừng lo, quá ổn”. 

Việc Tener chắc chắn như vậy thật khác thường. Sau phần 
trình bày của McLaughlin, Card có đôi chút lo ngại, nhưng 
việc Tenet hai lần đảm bảo khiến ông yên tâm trở lại. 
Cheney không nghĩ ra câu nào để lục vấn lời khẳng định 
chắc như định đóng cột của Tenet. Nói cho cùng thì ông ta là 
người đứng đầu CIA và biết nhiều nhất. 

Những lời của McLaughlin "không vững", ông Bush nói, 
nhưng lời đảm bảo của Tenet "vô cùng quan trọng". 

"Nhiều việc phải làm", Bush nói với Card và Rice. "Hãy kiếm 
mấy người biết cách thu thập chứng lý để trình trước một 
ông quan toà". Cần phải đưa cái gì đó cho công chúng. 


Bob Woodward 
Kế hoạch tấn công 
Trợ lý của Cheney làm cáo trạng 


Tenet và McLaughlin cùng hiểu rõ rằng họ không muốn viết 
một diễn văn về chính trị hay bầu cử. Văn vẻ sẽ phải 
nhường chỗ cho con số. Hai người cũng không muốn viết 
một văn bản có tính chào hàng hay tiếp thị. Và kết quả là 40 
trang khô khan, đầy số liệu và các ghi chú nguồn thông tin, 
được gửi tới Nhà Trắng ngày 22/1/2003. Nó được coi là tuyệt 
mật. 

Tổng thống quyết định trao các bằng chứng này cho những 
luật sư kinh nghiệm, để họ có thể dùng chúng tạo thành lý 
do thuyết phục (cho chiến tranh). Văn bản được trao cho 
phó của bà Rice, ông Stephen J. Hadley (tốt nghiệp Luật học 
ở Yale 1972) và trưởng trợ lý của Cheney tên là I. Lewis 
"Scooter" Libby (tốt nghiệp luật Columbia 1975). Họ tới trụ 
sở CIA mang theo một đống câu hỏi. Cơ quan tình báo trả lời 
bằng văn bản. 

Theo như nhận thức của Libby, CIA đã cáo buộc Saddam 
Hussein sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt và có quan hệ với 
các phần tử khủng bố. CIA đã thu thập thông tin tình báo về 
WMD lIraq từ nhiều chục năm. Không có gì để nghi ngờ về 
quan điểm của CIA: Báo cáo NIE hồi tháng 10 khẳng định 
Hussein có vũ khí sinh hoá, và Tenet đã đoan chắc lý do này 
như đỉnh đóng cột. Libby tin rằng cơ quan tình báo, vốn phải 
đánh hơi và đánh giá quá nhiều thông tin, đôi khi đã bỏ sót 


hoặc phóng đại những thông tin không cụ thể. Tuy nhiên, 
ông vẫn cần xem xét kỹ càng. 

Ngày 25/1/2003, Libby trình bày rất lâu trong phòng họp của 
Nhà Trắng, với sự hiện diện của Rice, Hadley, thứ trưởng 
ngoại giao Armitage, thứ trưởng quốc phòng Wolfowitz, giám 
đốc thông tin Nhà Trắng Dan Bartlett và thư ký cuộc họp 
Michael Gerson. Mặc dù ra chính thức rời Nhà Trắng, Karen 
Hughes (cố vấn thông tin của tổng thống) cũng có mặt. Karl 
Rove, cố vấn chính trị đi ra đi vào trong thời gian họp. 

Tay câm một tập giấy dày, Libby trình bày phiên bản mới 
nhất của cáo trạng chống Saddam Hussein. Ông ta bắt đầu 
bằng một phần dài nói về thông tin vệ tinh, nghe lén và điệp 
báo cho thấy những nỗ lực (của Iraq) nhằm lừa dối và giấu 
diếm. Các thứ (vũ khí) đã được đào lên, chuyển đi nơi khác 
và lại được chôn xuống. Libby bắt đầu mỗi đoạn bằng một 
kết luận đanh thép - Hussein sở hữu vũ khí sinh hoá, đang 
sản xuất và che giấu chúng; mối quan hệ của ông ta với 
mạng lưới Al-Qeada của Osama bin Laden vừa nhiều vừa 
thân thiết. 

Libby cho hay Mohammed Atta, kẻ chỉ huy vụ tấn công 11/9, 
được cho là đã gặp một quan chức tình báo Iraq ở Prague tới 
4 lần. Một nguồn tin khác lại cho hay chỉ có 2 cuộc gặp, và 
không chắc họ gặp ở Prague hay không, và cũng không chắc 
có gặp quan chức Iraq hay không. Libby trình bày khoảng 
một giờ rưỡi. 

Armitage thất kinh trước những điều mà ông cho là phóng 
đại quá xa và ngoa ngôn. Libby đưa ra những kết luận tồi tệ 
nhất, chỉ dựa vào những mảnh thông tin rời rạc và sự liên hệ 


mỏng manh. 

Ngược lại, Wolfowitz, người vốn từ một năm trước đã tin 
rằng Iraq có âm mưu tinh vi nhằm chống Mỹ, đánh giá Libby 
đã đưa ra một cáo trạng hoàn hảo. Ông ta nhắc lại lời của 
bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld rằng không có bằng chứng 
không có nghĩa là sự việc không tồn tại. 

Phản ứng quan trọng nhất là của Karen Hughes. Là người 
kinh nghiệm trong xử lý thông tin, bà cho rằng phần trình 
bày của Libby không đạt. Những kết luận đưa ra ở phần đầu 
mỗi đoạn là quá nhiều và nặng. Cần phải để người dân tự đi 
đến kết luận. 

Vậy thì ai sẽ là người công bố cáo trạng này? Rice và Hadley 
tự hỏi. Văn bản cần phải được đọc trước LHQ, nên quan chức 
ngoại giao cao nhất, ngoại trưởng Colin L. Powell là lựa chọn 
thích hợp nhất. Hadley còn có những lý do khác để chọn 
Powell. Thứ nhất, để có được lòng tin lớn nhất, phương cách 
tốt nhất là nghịch đảo, và ai cũng biết là Powell có quan 
điểm mềm dẻo về Iraq. Thứ hai, Powell nhận thức rất rõ về 
uy tín cũng như danh dự của mình. Ông ấy sẽ xem xét cẩn 
thận thông tin tình báo. Thứ ba, một khi Powell đã chuẩn bị 
làm gì, ông sẽ dễ dàng thuyết phục được người khác. 

"Tôi muốn ông làm việc này", Bush nói với ngoại trưởng. 
"Ông có uy tín để làm việc này". Powell bị đôn lên làm một 
việc mà không ai có thể làm. 


Bob Woodward 
kế hoạch tấn công 
Nội các Mỹ chia rẽ 


Cheney không lưỡng lự tiến hành chiến tranh. Căng thẳng 
giữa Phó tổng thống và Ngoại trưởng - 2 thành viên quan 
trọng trong nội các - hết sức trầm trọng và cả 2 cố gắng tác 
động đến quyết định của Tổng thống Bush. 

Hôm 10/4/2003, Ken Adelman, một quan chức chính quyền 
Reagan và ủng hộ chiến tranh Iraq, viết bài báo trên tờ 
Washington Post với tựa để "Xem lại Điệu nhảy thưởng 
bánh", hả hê với chiến thắng có vẻ nhanh chóng ở lraq, 
nhắc độc giả rằng 14 tháng trước đó, ông đã nhận định 
chiến tranh sẽ là một "điệu nhảy thưởng bánh". Ông chỉ 
trích những người dự đoán sẽ có thảm hoạ. "Những người dự 
báo điều kinh khủng hàng đầu là cố vấn an ninh quốc gia 
thời chính quyền Bush cha (tức Brent Scowcroft)", Adelman 
viết. "Niềm tin của tôi có được từ kinh nghiệm làm việc với 
Donald Rumsfeld 3 lân và quen biết Dick Cheney, Paul 
Wolfowitz nhiều năm". 

Phó tổng thống Cheney gọi cho Adelman, khi đó đang ở 
Paris cùng vợ, Carol. "Thật là một bài báo thông minh, ông 
đã thật sự đánh đổ họ", Phó tổng thống Mỹ nói. Ông cùng 
vợ, bà Lynne, sẽ mời cựu quan chức thời Reagan tới ăn tối 
vào chủ nhật, ngày 13/4, để nói chuyện và ăn mừng. Những 
người khác khác là trưởng trợ lý của phó tổng thống, I. Lewis 
"Scooter" Libby, và Wolfowitz, giờ là thứ trưởng quốc phòng. 


Adelman nhận ra rằng đó là cách cảm ơn của Cheney. Ông 
cùng vợ rời Paris sớm một ngày để dự bữa tối. 

Khi Adelman bước vào tư dinh phó tổng thống tối chủ nhật 
đó, ông vui mừng tới mức trào nước mắt. Lần đầu tiên sau 
30 năm quen biết, ông được ôm Cheney. Những ngày gần 
đây, các hãng thông tấn đưa tin về những nấm mộ tập thể, 
rồi bằng chứng rõ ràng về những cuộc tra tấn của chính phủ 
Saddam, và có cảm giác Mỹ sẽ giải phóng cho 25 triệu dân 
lraq. 

"Tất cả chúng ta đã ở đây. Chúng ta sẽ không dùng rượu. 
Chỉ nói chuyện thôi", Cheney nói khi tất cả ngồi xuống bàn. 

Wolfowitz nhắc lại bản báo cáo dài về Chiến tranh vùng Vịnh 
1991 và sai lầm khi cho người Iraq bay trực thăng sau khi 
đình chiến. Saddam đã lợi dụng để đàn áp các cuộc nổi dậy. 

Cheney thừa nhận khi đó đã không nhận ra tổn thương với 
người Iraq, đặc biệt là cộng đồng Shiite, những người cảm 
thấy bị Mỹ bỏ rơi. Kinh nghiệm làm người Iraq lo ngại rằng 
lần này, chiến tranh sẽ không chấm dứt quyền lực của 
Saddam Hussein. 

"Hãy nói về chiến tranh vùng Vịnh lần này đi", Adelman nói 
xen vào. "Tôi chỉ là một cố vấn ngoài cuộc, một người tăng 
sức ép trên diễn đàn công chúng. Rất dễ cho tôi viết bài báo 
đề nghị Làm điều này đi. Paul sẽ gặp nhiều khó khăn hơn 
nhiều khi chủ trương như vậy. Paul và Scooter, các ông đưa 
ra cố vấn trong nội bộ và tổng thống lắng nghe. Dick, tư vấn 
của ông là quan trọng nhất. Cố vấn của ông sẽ nghiêm túc 
hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì chúng ta nói 
vẫn chỉ là tư vấn. Tổng thống là người đưa ra quyết định. Tôi 


biết ông ấy quyết tâm đến mức nào. Chiến tranh thật đáng 
sợ. Vì vậy tôi muốn làm chiếc bánh mỳ nướng, mà không 
cho quá nhiều pho mát. Gửi tới Tổng thống Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ". 

Tất cả nâng cốc. 

Adelman cho biết rất lo lắng rằng chiến tranh không được 
tiến hành mà thời gian cứ trôi đi, ủng hộ thì giảm sút. 

Sau vụ 11/9/2001, Cheney nói, tổng thống hiểu phải làm gì. 
Ông phải giải quyết Afghanistan trước, nhưng sau 
Afghanistan - "ngay sau đó" - tổng thống biết ông phải giải 
quyết lIraq. Cheney tự tin rằng sau vụ 11/9, mọi chuyện sẽ 
ổn thoả. 

Adelman cho rằng đó vẫn là một động thái dũng cảm. Khi 
John F. Kennedy đắc cử với chiến thắng sít sao, ông nói với 
các thành viên trong chính quyền rằng, những vấn đề lớn 
trong chương trình nghị sự như các quyền dân sự phải chờ 
cho tới nhiệm kỳ 2. Điều này trái ngược hẳn với Bush. 
"Vâng", Cheney nói. Và đây là biên bản đầu tiên cho ghế 
tổng thống, khi Bush khẳng định chính quyền sắp hoạt động 
"hết công suất". Theo Cheney, có xu hướng giữ bí mật khi có 
cuộc bầu cử sít sao, có xu hướng làm những gì mà tờ New 
York Times và các nhà bình luận khác đề xuất và dự đoán. 
"Tổng thống hoàn toàn khác biệt", Cheney nói. "Ông vừa 
quyết định tôi phải làm gì, và tôi sẽ làm điều đó. Ông ấy 
luôn đi theo một xu hướng, ông ấy rất tập trung". 

"Tôi muốn cả 3 người ngừng lời", Lynne Cheney nói, nhằm 
vào Cheney, Wolfowitz và Adelman. "Hãy nghe xem Scooter 
nghĩ gì". 


Libby, cười mỉm, cho biết ông nghĩ những gì đã xảy ra thật 
"tuyệt vời". 

Tất cả đều nhất trí đây là một việc làm khá ngoạn mục, đặc 
biệt là trong tình trạng phản chiến. Phe đối lập có Scowcroft, 
trụ cột trong hoạch định chính sách đối ngoại, trước đây 
luôn đại diện cho Bush cha. Còn James A. Baker IIl, cựu 
ngoại trưởng, luôn khẳng định phải có một liên minh gồm 
nhiều quốc gia hơn. Và Lawrence Eagleburger, người kế 
nhiệm Baker trong nửa năm cuối cùng của chính quyền 
Bush cha, khi xuất hiện trên truyền hình luôn nói chiến tranh 
chỉ có thể tiến hành khi có bằng chứng Saddam sắp tấn 
công Mỹ. 

Tất cả bàn đến đương kim ngoại trưởng Colin Powell. Những 
người ngồi bên bàn ăn cười thầm. 

Cheney và Wolfowitz cho rằng Powell là người luôn đi theo 
kết quả thăm dò dư luận và khoe khoang danh tiếng. Vài 
tuần trước, trả lời phỏng vấn National Public Radio, ông nói, 
"Nếu bạn theo dõi kết quả bất kỳ cuộc thăm dò gần đây của 
Gallup, người Mỹ có vẻ hoàn toàn hài lòng với những gì tôi 
đang làm, với tư cách ngoại trưởng". 

"Chắc chắn ông ta thích nổi tiếng", Cheney nói. 

Wolfowitz khẳng định Powell đã đem lại danh tiếng và bài 
phát biểu về thông tin tình báo liên quan đến vũ khí huỷ diệt 
tại Liên Hợp Quốc của ông là quan trọng. Thứ trưởng Quốc 
phòng cho rằng, khi hiểu ra tổng thống muốn gì, ông sẽ trở 
thành một thành viên tốt, trung thành trong đội ngũ. 
Cheney lắc đầu, không có chuyện đó. Powell là một vấn đề. 
"Colin luôn có lý do để thay đổi những gì chúng ta đang cố 


gắng thực hiện". 

Cheney cho biết ông vừa ăn trưa với tổng thống. "Dân chủ ở 
Trung Đông là một ván cờ lớn với ông. Đó là nhân tố đưa ông 
đến quyết định". 

"Cho tôi nói nhé", Adelman lên tiếng. "Tôi choáng váng vì 
chúng ta chưa tìm ra vũ khí huỷ diệt. Hàng trăm nghìn binh 
lính đang ở quanh lIraq”". 

"Chúng ta sẽ tìm thấy vũ khí huỷ diệt", Wolfowitz khẳng 
định. 

"Mới có 4 ngày", Cheney nói. "Chúng ta sẽ tìm thấy". 


Bob Woodward 
Kế hoạch tấn công 
Tập trung vào Iraq 


Từ đầu tháng 1/2001, trước khi Bush nhậm chức, Cheney đã 
chuyển một thông điệp tới Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn 
nhiệm William S. Cohen, một nhân vật Cộng hoà trung dung 
phục vụ chính quyền Dân chủ của Clinton. 

"Chúng tôi thực sự muốn tổng thống mới đắc cử được báo 
cáo về một số vấn đề", Cheney nhắc đến mong muốn có 
một cuộc thảo luận nghiêm túc về Iraq và các lựa chọn 
khác. "Không nên đưa cho tổng thống mới đắc cử bản báo 
cáo về khắp thế giới được thu vào đĩa như thủ tục, giống 
như các tổng thống sắp lên nắm quyền khác. Chủ đề A là 
lraq”. 

Cheney từng là bộ trưởng quốc phòng dưới thời George H. 
W. Bush cha, trải qua Chiến tranh vùng Vịnh và ông luôn 
nghĩ về một công việc chưa hoàn tất ở Iraq. Hơn nữa, Iraq là 
đất nước duy nhất mà Mỹ thường xuyên ném bom. 

Quân đội Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến không tuyên bố ở 
quy mô thấp với Iraq kể từ sau Chiến tranh vùng Vịnh, khi 
Bush cha và liên minh được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đẩy lùi 
quân đội của Saddam khỏi Kuwait. Mỹ thiết lập 2 vùng cấm 
bay chiếm khoảng 60% lãnh thổ, nơi Iraq không được phép 
sử dụng máy bay hay trực thăng. Cheney muốn đảm bảo 
Bush hiểu quân sự và các vấn đề khác ở mồi lửa tiềm năng 
này. 


Hôm 10/1, tức sáng thứ 4, 10 ngày trước lễ tuyên thệ nhậm 
chức, Bush, Cheney, Rumsfeld, Cố vấn an ninh quốc gia 
Condoleeza Rice và Powell tới Lầu Năm Góc gặp Cohen. Sau 
đó, Bush và đội ngũ trợ lý xuống tầng dưới tới phòng họp 
của hội đồng tham mưu trưởng liên quân. 

2 viên tướng báo cáo về tình hình ở 2 khu cấm bay. Việc 
giám sát Iraq tôn trọng quy định rất nguy hiểm và tốn kém. 
Các máy bay phản lực trị giá nhiều triệu USD luôn ở trong 
tình trạng báo động cao, vì Saddam có nhiều kho súng 
phòng không 57 ly. Về vấn đề chính sách, chính quyền Bush 
sẽ tiếp tục thúc vào mạng sườn Saddam không? Hay có một 
chiến lược quốc gia đằng sau đó, hay đó chỉ là đòn ăn miếng 
trả miếng không thay đổi? 

Rất nhiều tên chương trình được đưa ra, hầu hết đều quen 
thuộc với Cheney, Rumsfeld và Powell - những người đã có 
35 năm trong quân đội và làm việc trong Hội đồng tham 
mưu trưởng liên quân từ năm 1989-1993. Tổng thống đắc cử 
Bush hỏi một số câu thực tế về mọi việc hoạt động như thế 
nào, nhưng ông không nói ra hay ám chỉ mong muốn. 

Nhân viên Hội đồng Tham mưu trưởng đặt kẹo bạc hà ở mỗi 
chỗ làm việc. Bush bóc kẹo rồi cho vào miệng. Sau đó, ông 
nhìn chiếc kẹo của Cohen, ánh mắt hỏi Ông có muốn ăn 
không?. Cohen ra hiệu không, và Bush với tay lấy kẹo. Gần 
kết thúc buổi báo cáo kéo dài hơn 1 giờ 25 phút, Chủ tịch 
Hội đồng Tham mưu trưởng, tướng Henry H. Shelton, nhận 
thấy Bush đang để mắt đến chiếc kẹo của mình nên chuyển 
cho ông. 

Cheney lắng nghe, nhưng ông mệt mỏi và nhắm mắt, đôi 


khi rõ ràng gà gật. Rumsfeld, ngồi ở góc xa của chiếc bàn, 
rất chăm chú, mặc dù ông liên tục đề nghị người phát biểu 
nói to hoặc bật loa to lên. "Chúng ta sắp có bước khởi đầu vĩ 
đại", một trong các thành viên hội đồng tham mưu trưởng 
nói riêng với đồng nghiệp sau cuộc họp. "Phó tổng thống 
buồn ngủ, còn bộ trưởng quốc phòng thì không nghe rõ". 

Vì Cheney từng là cố vấn an ninh quốc gia trong chính 
quyền Ford, thời gian làm việc trong uỷ ban tình báo hạ viện 
và bộ trưởng quốc phòng, tân tổng thống muốn ưu tiên hàng 
đầu của cấp phó là tin tình báo. 

Trong những tháng đầu của chính quyền mới, Cheney kiểm 
tra công việc của các cơ quan tình báo - CIA; Cơ quan An 
ninh Quốc gia - chuyên nghe chặn các cuộc đàm thoại; và 
Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Lầu Năm Góc. Ông quyết 
tâm sửa chữa những thiếu sót trong 8 năm kể từ khi ông rời 
chính quyền. Bush cũng yêu cầu Cheney xem xét tính dễ 
tổn thương của Mỹ trước chủ nghĩa khung bố, trước hết từ 
các nguy cơ sinh học và hoá học. Vào mùa hè năm 2001, 
Cheney thuê đô đốc đã nghỉ hưu Steve Abbott giám sát một 
chương trình, trong đó để nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ở vị trí 
cao hơn nữa. 

Vì tổng thống đã biết rõ thông tin, Cheney tự đặt mình vào 
vị trí người kiểm tra những kịch bản xấu nhất, đáng sợ nhất. 
Với kinh nghiệm và tính khí, việc trao trách nhiệm cho Phó 
tổng thống thật lý tưởng. Ông cảm thấy chính quyền phải 
sẵn sàng xem xét những chuyện không thể tưởng tượng nổi. 
Đó là một biện pháp để trở thành ban chỉ huy hiệu quả - tạo 
một số vấn đề, trở thành chuyên gia về lĩnh vực đó và rồi 


gây sức ép để giải pháp được thông qua. 

Cheney nghĩ chính quyền Clinton đã thất bại trong phản ứng 
với những hành động khủng bố, như hồi vụ đánh bom Trung 
tâm Thương mại Thế giới (WTC) năm 1993. Chỉ có một số 
phản ứng yếu ớt: không có phản ứng hiệu quả trong vụ đánh 
bom Tháp Khobar - căn cứ quân sự Mỹ ở Ảrập Xêút - năm 
1996; không đủ phản ứng sau vụ đánh bom các đại sứ quán 
Mỹ ở Đông Phi năm 1998; không hề có phản ứng gì sau vụ 
đánh bom USS Cole ở Yemen năm 2000. 

Sau vụ 11/9, với Cheney, rõ ràng nguy cơ khủng bố đã thay 
đổi và phát triển rất nhiều. Vì vậy, 2 vấn đề phải thay đổi. 
Một là, tiêu chuẩn bằng chứng phải giảm bớt. Hai là, phòng 
thủ không không đủ. Mỹ cần tấn công. 

Nguy cơ nghiêm trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt là vũ khí 
hạt nhân hoặc chất hoá học, sinh học trong tay khủng bố 
bên trong biên giới nước này. Và Cheney cho rằng phải làm 
mọi chuyện để ngăn chặn. 

"Phó tổng thống, sau ngày 11/9, rõ ràng coi Saddam 
Hussein là một mối đe doạ với hoà bình", ông Bush nói trong 
cuộc phỏng vấn hồi tháng 12 năm ngoái. "Cheney kiên định 
cho rằng Saddam là nguy cơ thực tế". 


Bob Woodward 
kế hoạch tấn công 
Powell đề đạt ý kiến với Bush 


Về ngôi thứ quyền lực, Powell luôn ở dưới Cheney một bậc. 
Trong 3 thập kỷ, ông đã nỗ lực tiến thân, trở thành chủ tịch 
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (nhân vật mặc quân 
phục cấp cao nhất), và báo cáo lên Cheney, bộ trưởng quốc 
phòng trong chính quyền Bush cha. 

Trong chính quyền hiện tại, Cheney lại ở cấp cao hơn, phó 
tổng thống, còn Powell là ngoại trưởng. Trong các cuộc họp 
Hội đồng An ninh Quốc gia, Cheney ngồi bên tay phải Bush, 
còn Powell ở bên trái. 

Powell thường bị Cheney làm cho bẽ mặt. Cách đây vài năm, 
khi viết hồi ký bán chạy nhất, Powell cố gắng giảm bớt sự xa 
cách với Cheney và sau khi viết đi viết loại đoạn về Cheney, 
ông gửi cho người bạn thân nhất, Richard L. Armitage, hiện 
là thứ trưởng ngoại giao. "Không hẳn đúng", Armitage liên 
tục trả lời. Cuối cùng, Powell cũng thông báo với Armitage 
rằng đã tìm ra một cách "khá trung thực mà không làm hại 
ai". 

Trong bản nháp cuối cùng cuốn "My American Journey", xuất 
bản năm 1995, Powell viết về Cheney: "Trong gần 4 năm, tôi 
và ông ấy chưa bao giờ dành một giờ giải trí với nhau". 
Powell kể về ngày cuối cùng làm bộ trưởng quốc phòng của 
Cheney, khi ông tới văn phòng của Cheney ở Lầu Năm Góc 
và hỏi: "Bộ trưởng đâu?". Được thông báo Cheney đã đi ra 


ngoài cách đó nhiều giờ, Powell viết: "Tôi rất thất vọng, 
thậm chí còn cảm thấy bị tổn thương, nhưng không ngạc 
nhiên”. 

Powell lại có những vấn đề khác với Bush. Họ không hài lòng 
về nhau. Một kiểu cạnh tranh lơ lửng tồn tại trong mối quan 
hệ. Powell đã xem xét khả năng chạy đua tranh cử ghế tổng 
thống năm 1996. Trong các cuộc thăm dò dư luận, ông đứng 
ở hạng trung trong số những nhân vật được mến mộ nhất 
nước Mỹ. Vì những lý do cá nhân và sau khi tính toán rằng 
không có đảm bảo trong chính trường Mỹ, ông quyết định 
không tranh cử. Tuy nhiên, ông từng là một viên tướng và 
anh hùng trong chiến tranh, một tiếng nói trung lập và 
không tranh cử năm 2000 khi George W. Bush chạy đua. 
Trong 16 tháng đầu tiên cầm quyền, Powell luôn "ở trong tủ 
lạnh", thậm chí tổi tệ hơn, như ông và Armitage thường mô 
tả tình trạng bị cách ly. Ông bị day dứt khi các câu chuyện 
xuất hiện trên báo chí, rằng ông sắp từ chức, rằng Powell 
sắp ra đi. Trong khi lên kế hoạch chiến tranh Iraq trở thành 
mối tập trung của nội các, thì Powell càng thất vọng hơn. 
Armitage đã thúc đẩy Powell yêu cầu nói chuyện riêng với 
tổng thống để xây dựng mối quan hệ cá nhân - và đưa ra kế 
hoạch của mình. 

Ông đạt mục tiêu vào ngày 5/8/2002, khi Bush mời Powell 
và Condoleeza tới nhà riêng. Cuộc họp bao gồm cả ăn tối 
trong phòng ăn gia đình, rồi chuyển sang phòng làm việc 
của tổng thống. 

Bản ý kiến của Powell dài 3-4 trang. Ngoại trưởng Mỹ cho 
rằng chiến tranh có thể làm các chính phủ bạn bè, như Ảrập 


Xêút, Ai Cập và Jordan, bất ổn. Nó cóthể làm chuyển hướng 
tập trung từ mọi vấn đề khác, không chỉ cuộc chiến chống 
khủng bố, và ảnh hưởngmạnh đến nguồn cung và giá dầu 
mỏ. Hình ảnh một tướng Mỹ điều hành một nước Ảrập sẽ 
như thế nào, một tướng MacArthur ở Baghdad? Powell hỏi. 
Cuộc chiếm đóng sẽ kéo dài bao lâu? Không ai có thể biết 
được. Thành công được định nghĩa như thế nào? Chiến tranh 
sẽ loại bỏ Saddam, và Mỹ sẽ trở thành chính phủ cho tới khi 
chọn được một chính phủ mới. 

"Ông sắp sở hữu 25 triệu dân", Powell nói với tổng thống. 
"Ông sẽ sở hữu mọi hy vọng, khát khao và vấn đề của họ. 
Ông sẽ sở hữu tất cả". Trong cuộc nói chuyện riêng tư, 
Powell và Armitage gọi đây là quy tắc Pottery Barn: Anh phá 
vỡ, anh sở hữu. "Liệu tổng thống có muốn tái tranh cử sau 
chiến tranh Iraq?". 

Powell nghĩ ông đang ghi điểm. Lịch sử Iraq rất phức tạp. 
lraq chưa bao giờ có dân chủ. "Vì vậy, ông cần hiểu rằng 
vấn đề không đơn giản", Ngoại trưởng Mỹ nói. 

Tổng thống lắng nghe và có một vài câu hỏi, nhưng không 
phản đối nhiều. Ông nhìn Powell: "Tôi nên làm gì đây? Tôi 
còn có thể làm gì nữa?". 

Powell thấy rằng cần phải đưa ra một giải pháp. "Ông vẫn có 
thể có một liên minh hoặc một hành động của Liên Hợp 
Quốc để làm những gì cần làm", Ngoại trưởng nói. Liên Hợp 
Quốc là biện pháp duy nhất, nhưng cần phải có đồng minh, 
để quốc tế hoá vấn đề. 

Mặc dù cuộc nói chuyện đôi khi có phần gay gắt, nhưng 
Powell thấy rằng mình đã nói được tất các ý kiến. Tổng 


thống cảm ơn ông sau 2 giờ, một khoảng thời gian đặc biệt 
với Powell mà không có sự hiện diện của Cheney hay 
Rumsfeld. 


Còn tiếp 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: vnexpress.net 
Được bạn: mọt sách đưa lên 
vào ngày: 25 tháng 5 năm 2004 


